Có một kiểu con gái thế này, không khoe khoang, 
không thích tranh giành, không rỗng tuếch, cũng không 
xốc nổi, cho dù sinh mệnh đi đến hồi suy kiệt, cũng 
muốn từ từ già đi trong sự thanh cao. 

Cô chính là con gái lớn của nhà Âu Dương, Âu Dương 
Vân. 

Bất luận là trong thời kì phong kiến xưa cũ hay trong 
thời thái bình như hiện tại, con trai trưởng và con gái 
lớn trong nhà luôn được cưng chiều yêu thương. 
Nhưng nhà Âu Dương là một ngoại lệ, chỉ bởi vì con 
gái lớn của nhà họ là con riêng, nói một cách khó nghe 
hơn, là đứa con mà năm đó Âu Dương Trường Phong 
phản bội vợ dan díu cùng một vũ nữ sinh ra. 

Từ ngày hôm qua, cả thành phố B đã sôi lên sùng sục 
và truyền tai nhau một tin tức bùng nổ, gia đình Nam 
Cung siêu giàu của thành phố này lại ly hôn cô con dâu 
thứ sáu rồi. Vì thế bà Nam Cung lên chùa thắp hương, 
bốc quẻ, cầu xin thần linh hóa giải kiếp nạn này, làm 
sao mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy 
ra lần nữa. 

Trọng điểm nằm ở chỗ này đây, cao tăng bốc quẻ cho 
bà Nam Cung đã phán rằng: Chỉ có người mang họ 
kép kết hôn cùng người mang họ kép mới có thể ngán 
được bi kịch tái diễn hết lần này đến lần khác. 

Thành phố B không phải thành phố nhỏ tầm thường. 
Nơi đây kinh tế phát triển, nhân khẩu đa dạng, những 



người mang họ kép tất nhiên không đến mức chỉ đếm 
được trên đầu ngón tay. 

Bà Nam Cung nghe cao tăng phán vậy mà rầu rĩ, bao 
nhiêu gia đình mang họ kép như thế, rốt cuộc con gái 
cưng nhà nào mới là người phù hợp làm con dâu nhà 
Nam Cung đây? 

Sau một hồi đắn đo, bà quyết định tổ chức một buổi 
xem mắt, nói cho dân dã hơn là để con trai bà tự chọn 
đối tượng ưng ý, tất nhiên bà sẽ không để con gái nhà 
người khác gả đến đây không công, nếu như xem mắt 
thành công thì tiền sính lễ là sáu mươi tỷ đồng. 

Không phải ai cũng có cơ hội tham gia tuyển chọn, điều 
kiện bắt buộc phải có họ kép. Thông tin này vừa lan 
truyền, cả thành phố đã xôn xao nhốn nháo. Thời đại 
này chỉ cần có tiền là hô được mưa gọi được gió, sai 
được thần bảo được quỷ, cho dù đối phương là một 
tên ác quỷ đã ly hôn tận sáu lần, nhưng chỉ với sáu 
mươi tỷ đồng ấy cũng đủ để con gái tìm đến cửa như 
sóng sau xô sóng trước. 

Cánh cửa lớn màu vàng kim cũng không thể ngăn 
được tiếng cãi nhau từ bên trong vọng ra- 

"Ông điên rồi phải không? ông bảo A Kiều của chúng 
ta đi đến đó? Lẽ nào ông không biết Nam Cung Phong 
kia là tên ác quỷ lạnh lùng vô tình lại còn trái tính trái 
nết? Ông làm thế khác gì đẩy con gái mình vào chỗ 
chết?" 



Người vừa lên tiếng là vợ cả của Âu Dương Trường 
Phong - Nguyễn Kim Tuệ, trong phạm vi cả trăm dặm 
xung quanh, không ai không biết bà ta là một người 
nóng tính. 

"Bà tưởng tôi muốn lắm chắc? Thực sự vì công ty rất 
cần tiền để quay vòng vốn, cái tên Nam Cung Phong 
kia kết hôn có bao giờ được lâu, có khi một tháng, 
không thì ba tháng đã ly hôn rồi, A Kiều của chúng ta 
chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể lấy được sáu 
mươi tỷ ngon như không, tội gì không thử?" 

"Ông nói đơn giản nhỉ, nhẫn nhịn một chút, ly hôn rồi 
còn ai muốn lấy A Kiều của chúng ta nữa? Cho dù 
muốn giải quyết vấn đề của công ty cũng chẳng cần 
đến A Kiều giải quyết thay ông..." 

"Thế thì ai giải quyết thay tôi được? Người ta chỉ đích 
danh yêu cầu người mang họ kép." 

"Ông bị đần à? Không phải vẫn còn một cô con gái đấy 
ư? Thứ nhiệm vụ ‘vẻ vang’ ấy cứ dành cho Âu Dương 
Vân là được rồi." 

Cô gái điềm tĩnh với gương mặt thanh tú thoát tục 
đứng ở góc tường, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ 
cười châm chọc. 


Người trước giờ chưa từng thừa nhận cô, vào thời 
khắc này, cuối cùng cũng thừa nhận cô là con gái nhà 



Âu Dương rồi. 


Trong phòng khách rộng lớn sáng choang, Nguyễn Kim 
Tuệ nước mắt nước mũi tèm lem, quay mặt nhìn Âu 
Dương Vân ngồi bên cạnh mà sụt sịt hết nửa giờ đồng 
hồ như mèo khóc chuột. 

"A Vân à, con cũng biết đấy, giám đốc tài chính của 
công ty ba con cuỗm tiền chuồn mắt, hại cả công ty rơi 
vào khủng hoảng trầm trọng, bây giờ ngân hàng lũ lượt 
tới thúc giục trả nợ, nếu chúng ta không chịu trả, không 
chỉ công ty phá sản mà ba con cũng phải ngồi tù mọt 
gông..." 

"Cần con làm gì đây?" 


Cô hỏi một câu lời ít ý nhiều, không muốn lãng phí một 
phần nhỏ nào trong cuộc sống của mình vào việc lắng 
nghe mấy câu thoại giả dối này. 

Nguyễn Kim Tuệ đánh mắt ra hiệu với chồng mình, Âu 
Dương Trường Phong lập tức trưng ra vẻ mặt đau 
thương vô hạn: "Bây giờ có một cách có thể cứu được 
ba, là con gả cho con trai độc đinh Nam Cung Phong 
của gia đình giàu nhất thành phố mình, chỉ có điều..." 

Ông ta ngập ngừng trong giây lát. 

"Chỉ là lời đồn bên ngoài về cậu ấy không tốt lắm, 
nhưng đó là lời đồn đãi thôi. Ba và cậu ấy thỉnh thoảng 



cũng gặp gỡ trên thương trường, là một người đàn 
ông rất khá đấy, trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, 
mà quan trọng nhất là rất khôi ngô tuấn tú." 


Cho dù đã làm quen từ lâu nhưng trái tim cô vẫn hơi 
nhói lên, đóng cửa vào thì người đàn ông đó máu lạnh 
vô tình, nhưng trước mặt cô lại biến thành người trọng 
tình trọng nghĩa. Tuy rằng trong người cô chảy chung 
một dòng máu với Âu Dương Trường Phong, nhưng cô 
chưa từng cho rằng ông ta xứng đáng với danh xưng 
ba. 

"Ly hôn sáu lần rồi đúng không?" 

Cô điềm nhiên ngước mắt lên, nỗi niềm cay đắng phải 
ăn nhờ ở đậu trong nhiều năm đã tạo thành vẻ trấn tĩnh 
không biểu lộ ra ngoài. 

"Đúng vậy." 

Nguyễn Kim Tuệ vừa thút thít vài cái vừa nắm chặt bàn 
tay cô, "Đây cũng điều mà mẹ áy náy, làm mẹ kế khó 
lắm, nếu không phải vì A Kiều nhà mình còn nhỏ, mẹ 
thực sự không nhẫn tâm để con phải chịu thiệt như 
vậy." 

Hờ, Âu Dương Vân âm thầm cười chế giễu, chẳng qua 
chỉ bé hơn cô ba ngày thôi. Năm đó, Nguyễn Kim Tuệ 
và mẹ cô mang thai cùng lúc, một người mang thai vào 
tháng Ba, một người vào tháng Tư, thế mà người thụ 
thai vào tháng Tư lại sinh non, sinh trước người tháng 



Ba, cho nên, cô vốn dĩ phải là con thứ lại biến thành 
con trưởng. 

Gọi là con gái lớn đấy, nhưng cô chưa có một ngày 
nào được hưởng thụ đãi ngộ dành cho con trưởng. 

"ừ, được." 

"Con đồng ý rồi à?" 

Hai vợ chồng nhà Âu Dương đưa mắt nhìn nhau, cán 
bản không ngờ rằng cô sẽ đồng ý thẳng thắn như vậy, 
họ còn nghĩ, nếu như cô không đồng ý sẽ chia tiền sính 
lễ ra hai phần, ba và bảy, tất nhiên họ lấy bảy, cô nhận 
ba. 

"Đúng vậy, hai người nuôi con lớn chừng này, con làm 
chút việc cho gia đình cũng là điều nên làm thôi." 

"Nhìn đi, nhìn đi, không hổ là người làm giáo viên, học 
rộng biết nhiều thấu tình đạt lý, giá mà A Kiều hiểu 
chuyện được một nửa của con thôi, mẹ nằm mơ cũng 
phải mỉm cười." 

Không cần đợi đến lúc nằm mơ, bây giờ cũng có thể 
cười rồi. 


Sáng sớm, bên ngoài tòa nhà kiểu Tây của nhà Âu 
Dương có một hàng dài những người đưa tiễn đã chờ 



sẵn. 

Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình Nam Cung tuyển 
dâu. Sau khi được Nguyễn Kim Tuệ trang điểm kĩ càng, 
Âu Dương Vân không khác gì búp hoa mẫu đơn chờ 
ngày hé nở, xinh đẹp mà không lẳng lơ, kiều diễm mà 
không thô tục, yêu kiều lộng lẫy, không gì sánh bằng. 

"Những lời ban nãy mẹ dặn trong phòng con không 
quên đấy chứ?" 


"Dạ không." 

"Thế thì tốt rồi, ba mẹ đợi tin tốt của con nhé." 

Nguyễn Kim Tuệ dặn dò vô cùng kĩ lưỡng, cho dù sống 
chết thế nào cũng phải để Nam Cung Phong chọn cô, 
cô có thể gả cho nhà Nam Cung, nhưng cô có phương 
pháp của riêng mình. 

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Nguyễn Kim Tuệ vẫn cảm thấy 
dặn dò chưa đủ kĩ, sợ cô không hoàn thành được 
nhiệm vụ "vẻ vang" này, nhấc chân chạy theo chiếc xe, 
mồm miệng không kiêng kị gì mà tiếp tục dặn dò: "A 
Vân, nhớ kĩ ba điều quan trọng: Phải giở hết ngón nghề 
quyến rũ đàn ông của mẹ con năm đó ra, phải nhớ 
chuyện này lyên quan đến hưng suy vinh nhục của nhà 
Âu Dương, phải giữ tinh thần không thành công thì xả 

thân bất chấp.-Không đạt mục đích, quyết không 

từ bỏ!" 



Bà ta gần như hét lên khi nói đến câu cuối cùng. 


Móng tay của Âu Dương Vân cắm sâu vào da thịt, 
nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh đã rèn luyện 
trong nhiều năm. 

Tài xế của Âu Dương Trường Phong lái xe đến trước 
một tòa biệt thự hào hoa mang phong cách Đông - Tây 
kết hợp. Căn biệt thự tọa trên mảnh đất cả nghìn mét 
vuông này thể hiện rõ chủ nhân của nó giàu có và tôn 
quý tới mức nào, nhất là ngưỡng cửa cao lớn ấy, có 
biết bao thiếu nữ ôm giấc mộng mong được bước qua, 
tuy rằng những cô gái đã từng bước vào sau cùng vẫn 
phải lần lượt đi ra. 

Âu Dương Vân đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, lướt 
thấy một lượt những chiếc xe đủ kiểu đủ dáng đang 
dừng trước cửa, có thể thấy dù đã là ngày cuối cùng 
như những cô gái mang họ kép đến đây thử vận may 
vẫn không phải con số nhỏ. 

"Cô cả, vào đi thôi." 

Tài xế họ Dương mở cửa xe cho cô, làm động tác 
mời. 

Cô bước xuống xe, nhẹ nhàng nói: "Cứ gọi cháu là A 
Vân đi ạ, để bà chủ biết được chú lại bị mắng đấy." 

Nhà Âu Dương không có cô cả, nhà Âu Dương chỉ có 
một cô chủ Âu Dương Kiều. 



Đài phun nước có nhạc ở chính giữa biệt thự đang 
phun ra bọt nước ngũ sắc, theo sự biến hóa không 
ngừng của âm nhạc. Âu Dương Vân chầm chậm tiến 
về phía trước, được hai người phụ trách buổi tiệc xem 
mắt này dẫn vào phòng khách lớn. Sau khi đăng ký tên 
tuổi, cô giống như tất cả các cô gái khác đến đây, kiên 
nhẫn đợi được vời vào. 

"Sắp đến thời gian gặp mặt, mời mọi người chuẩn bị, 
sau khi kết thúc không cần đi vội, bất luận có được 
chọn hay không, trưa nay bà chủ của chúng tôi mở tiệc 
đãi khách." 

Người phụ trách nói rồi cầm danh sách đăng ký lên, 
đọc tên của một người nào đó tham gia tuyển chọn: 

"Âu Dương Lan Lan, xin mời theo tôi." 

Một cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào theo người đàn ông 
kia ra khỏi phòng khách với tâm trạng háo hức, nhưng 
không ngờ chỉ mười phút sau cô ấy đã quay lại với 
gương mặt đẫm nước mắt. Cô cầm túi xách của mình 
lên, tủi hổ rời đi như phải chịu nhục nhã lắm... 

Tiếp theo đó, người thứ hai, người thứ ba... đều như 
vậy, khi đi rạng rỡ, khi về vụn vỡ, khiến cho các cô gái 
chưa được tiếp đón ai cũng hoảng hốt, không nói đến 
việc sự tự tin ban đầu không còn nữa, mà ngay cả can 
đảm để bước ra khỏi phòng khách cũng không còn. 

Giữa một đám con gái hoang mang như rắn mất đầu, 



chỉ có Âu Dương Vân vẫn điềm nhiên như không, cô 
không tham gia vào các cuộc tranh luận và suy đoán 
của họ, khi họ đang bàn tán xem nên đối phó với ác 
quỷ trong lời đồn kia như thế nào, cô chỉ cầm điện 
thoại gửi đi một dòng tin nhắn. 

Cuối cùng cũng đến lượt cô, nhìn những ánh mắt 
thương cảm hướng về phía mình, cô không hề có vẻ 
căng thẳng hay bất an, đi ra khỏi phòng khách, tài xế 
họ Dương đã đợi sẵn ở cửa: "Cô chủ, đây là thứ cô 
muốn tôi mua giúp cô." 

"Cảm ơn chú." 

Cô nhận lấy món đồ, theo người phụ trách đi vào một 
căn phòng u ám. 

Rèm cửa kéo kín, ngăn hết ánh sáng rực rỡ từ bên 
ngoài, trong phòng chỉ lưu thông một thứ không khí 
ngột ngạt khiến người ta thấy khó thở nhưng không 
đến nỗi nghẹt thở mà chết. 

ở góc trái của căn phòng kê một chiếc ghế da thuộc 
màu đen, có một người đàn ông ngồi trên đó với mái 
tóc thẳng đen nhánh, mày kiếm anh tuấn hơi xếch lên, 
đồng tử đen hẹp dài ẩn chứa vẻ sắc bén, môi mỏng 
khẽ mím lại, đường nét sắc sảo, vóc người cao lớn 
nhưng không thô kệch, như con chim ưng ẩn mình 
trong bóng tối, lãnh đạm, kiêu ngạo, cô độc nhưng vẫn 
mang khí thế áp đảo, giữa vẻ đơn độc ấy tỏa ra khí 
chất mạnh mẽ coi thường đất trời. 



Âu Dương Vân đánh giá anh, không hề e sợ gì, sau đó 
điềm tĩnh ngồi xuống đối diện anh, mở chiếc túi nhựa 
trong tay, từ tốn lấy ra một bịch khăn giấy thật to đặt 
lên chiếc bàn trước mặt. 


"Làm gì đấy?" 


Hiển nhiên động tác của cô khiến người ta không hiểu 
được, người đàn ông này nhướn đôi mày kiếm lên với 
vẻ nghi ngờ. 

"Để lát nữa lau nước mắt." 

Người đàn ông kia sững sờ, sau đó phì cười: "Cô 
tưởng người nào bước vào đây cũng khóc lóc chạy ra 
ngoài à?" 

"Nhưng ít nhất không có một ai tươi cười bước ra cả." 

"Đấy là bởi vì câu trả lời của họ cho câu hỏi mà tôi đưa 
ra khiến tôi không hài lòng chút nào.” 

"Có phải cô gái nào vào đây cũng phải trả lời câu hỏi 
của anh không?" 

"Đúng thế." 

Âu Dương Vân gật đầu: "Được thôi, anh hỏi đi." 

"Cô có biết tôi ly hôn bao nhiêu lần rồi không?" 



Sáu lần. 


"Vậy cô cho rằng một người đàn ông không thể sắp 
xếp được gia đình mình có khả năng quản lý tốt một 
công ty không?" 

"Tôi cho rằng có khả năng này, bởi vì những bất hòa 
trong tình cảm không lyên quan gì đến bản lĩnh trong 
công việc, chủ tịch Mao cũng không xử lý ổn thỏa 
chuyện gia đình, nhưng vẫn tạo dựng được Trung 
Quốc mới đó thôi." 

Câu trả lời độc lập, có cách lý giải rõ ràng, vừa chân 
thực vừa không hề nịnh hót, khác biệt quá rõ ràng khi 
đặt lên bàn cân so sánh cùng những cô gái chỉ biết liếc 
mắt đưa tình chứ không có chủ kiến trước đó. Nam 
Cung Phong không khỏi nấn ná nhìn cô thêm một chút, 
anh hỏi: "Cô tên là gì?" 

"Âu Dương Vân." 

"Ra ngoài đi." 

Anh không nói cô có đạt yêu cầu hay không, chỉ hô lên 
với bên ngoài: "Người tiếp theo." 

"Anh sẽ chọn tôi đúng không?" 

Cô không ra ngoài ngay lập tức mà nhìn anh chăm chú, 
hỏi một câu rất chừng mực. 



Nam Cung Phong thấy khá thú vị: "Tại sao lại chọn cô? 
Cho tôi một lý do chứ?" 


"Tôi có lòng tin mình sẽ trở thành người vợ sau cùng 
của anh." 


"Hờ, người vợ sau cùng?" Anh cười lạnh, ánh mắt 
thoáng chút châm chọc: "Chưa có cô gái nào dám nói 
những lời ngông cuồng ấy trước mặt tôi đâu." 

"Nêu như anh không tin thì có thể thử, trừ khi anh sợ, 
tôi thực sự có khả năng này." 

Ha ha, anh cười to với vẻ gian tà, hiển nhiên đã bị câu 
nói khích tướng của cô khơi gợi hứng thú: "Được thôi, 
nể tình lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, tôi cho cô 
một cơ hội. Nhưng cô hãy nhớ lấy, thực ra chọn ai với 
tôi cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi không có ý 
nghĩ muốn yêu một người phụ nữ nào cả." 

Nam Cung Phong đứng dậy ra khỏi căn phòng, Âu 
Dương Vân thở phào một hơi, cất bước đi theo anh. 

Ngoài cửa, người phụ trách ban nãy dẫn cô tới đây đã 
dẫn thêm một cô gái khác vào, thấy Nam Cung Phong, 
người này ngạc nhiên hỏi: "Cậu chủ, không chọn nữa 

ạ? 


Chọn cô ấy." 



Ngón tay anh chỉ về sau, Âu Dương Vân bỗng chốc 
biến thành tiêu điểm. 


Cô nhìn thấy vẻ đố kị và không thể tin nổi hiện ra trong 
ánh mắt của cô gái mất đi cơ hội kia, cũng thấy vẻ bất 
ngờ như thoát được gánh nặng của hai người phụ 
trách, cô chỉ cười nhẹ, không màng vinh nhục. 

"Cô Âu Dương, xin mời theo chúng tôi đến sảnh chính 
để gặp bà chủ." 

Âu Dương Vân gật đầu, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh 
nhạt của Nam Cung Phong với vẻ thâm trầm, sau đó 
theo hai người phụ trách mà rời khỏi đó. 

Đây chính là kiểu cách của gia đình phú quý, con trai 
chọn vợ, mẹ của con trai cũng cần xem qua. 

Trong phòng khách nguy nga tráng lệ như cung điện 
của căn biệt thự, trên chiếc ghế sofa bằng da thật màu 
xanh sẫm có một quý bà sang trọng ung dung ngồi đó, 
không giống với mẹ chồng ác quỷ trong truyền thuyết 
lắm, trên gương mặt bà là nụ cười ôn hòa hiếm có. 


"Bà chủ, cô gái này chính là đối tượng mà cậu chủ đã 
chọn." 

Người phụ trách cung kính báo cáo lại, bà đứng lên, 
đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, ôn tồn 
hỏi: "Cô là con gái của nhà nào?" 



"Thưa bà, con là con gái lớn nhà Âu Dương Trường 
Phong, con là Âu Dương Vân." 

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Hai mươi tư ạ." 

"Ban nãy có bị con trai ta hù dọa không?" 

"Không ạ, cậu Nam Cung không phải người đáng sợ 
đến thế." 

Bà chủ kinh ngạc mở to mắt, vui mừng hỏi: "Con không 
sợ nó sao?" 

"Không sợ ạ, ban nãy chúng con nói chuyện rất vui 
vẻ." 

"Trời ạ, tốt quá rồi..." Bà nắm lấy hai tay Âu Dương 
Vân, chân thành nói: "Vậy con trai ta trông cậy cả vào 
con nhé, sau này con gả tới đây, cả gia đình chúng ta 
sẽ đối xử tốt với con." 

"Cảm ơn bà." 

Âu Dương Vân đi ra khỏi cửa lớn nhà Nam Cung, ánh 
nắng ấm áp bên ngoài phủ xuống, cô nhắm mắt lại, âm 
thầm nói trong lòng: Mẹ ơi, con làm được rồi. 

Thắng lợi trở về, Nguyễn Kim Tuệ cười đến mức không 
khép được miệng lại, luôn miệng khen cô tốt số, có thể 



gả vào nhà tốt. 


Gả cho gia đình tốt chưa chắc đã gả được cho người 
chồng tử tế, càng được gả vào nhà tốt thì càng không 
có kết cục tốt đẹp. Âu Dương Vân nghe bà ta a dua 
nịnh hót, chỉ thấy trào phúng. 

Họ càng muốn cô sống một cách hèn mọn, thấp kém, 
cô càng phải sống sao cho cao quý, sớm muộn cũng 
có một ngày cô sẽ giẫm đạp những kẻ từng cưỡi trên 
đầu cô dưới chân mình. 


Khách sạn Kim Đế. Hôn lễ của nhà Nam Cung được tổ 
chức ở đây. 

Cô dâu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, váy cưới trắng 
muốt càng tôn lên vẻ hiền thục và dịu dàng của cô. 
Khách khứa trong sảnh lớn không quá nhiều, nhưng 
trông người nào cũng không đơn giản. Hôn lễ không 
có người chủ trì, chú rể nâng ly rượu đi xã giao quanh 
sảnh, nếu không phải vì cách trang điểm của cô dâu, 
có khi còn khiến người ta tưởng rằng đây là một bữa 
tiệc tự phục vụ. 

Nam Cung Phong không muốn tổ chức hôn lễ, nhưng 
bà Nam Cung kiên trì yêu cầu phải làm, chỉ bởi vì tuy 
rằng đây là lần kết hôn thứ bảy của con trai bà, nhưng 
lại là lần qua cầu đầu tiên của con dâu, bà không muốn 
để cô con dâu thứ bảy phải chịu ấm ức tủi hờn. 



Hôm qua mới gặp mặt, hôm nay đã làm đám cưới, hôn 
nhân chớp nhoáng cũng chỉ đến thế thôi. 


"Chào chị dâu, xin tự giới thiệu, em tên là Nam Cung 
Tình Tình, là em gái của chồng tương lai chị đó." 

Trước mặt Âu Dương Vân đột nhiên xuất hiện một cô 
gái ngây thơ đáng yêu, trên gương mặt trắng trẻo là nụ 
cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp. 

"Chào em." Cô đáp lại bằng một nụ cười, chỉ nhìn một 
cái đã thích cô gái này. 

"Chị dâu trông có vẻ khí chất và xinh đẹp nha, hi vọng 
lần này có thể lâu một chút..." 

Cô khựng lại, dè dặt hỏi: "Lâu một chút nghĩa là sao?" 

"Mấy cô gái trước của anh trai em gả vào nhà chúng 
em chưa được bao lâu đã ly hôn rồi, cho nên không 
trông mong chị sẽ bên anh ấy cả đời, nhưng ở lại bên 
cạnh anh ấy lâu một chút cũng được." 

"Vậy người trụ được lâu nhất trong những người trước 
đó là bao lâu?" 

Nam Cung Tình Tình nghiêng đầu suy nghĩ, không trả 
lời ngay, sau lưng Âu Dương Vân đột ngột vang lên 
giọng nói trầm trầm quyến rũ nhưng lạnh lẽo như băng: 
"Câu hỏi này nên hỏi đương sự mới rõ nhất." 



Trên gương mặt tuấn mỹ nhưng gian tà của Nam Cung 
Phong hiện ra một nụ cười âm hiểm, như cơn bão đột 
nhiên ập tới khiến cô không thể thở được trong thời 
gian ngắn. 

"Lâu nhất chưa đầy ba tháng, cho nên cứ tận hưởng 
thời gian này đi." 

Bóng tối phủ lên tia nắng chiều cuối cùng, màn đêm 
giống như tấm rèm nhung ở sân khấu kịch, từ từ hạ 
xuống. 

Bữa tiệc mừng còn chưa kết thúc, Âu Dương Vân đã 
được Nam Cung Phong dẫn ra khỏi khách sạn, nói cho 
chính xác hơn là bị lôi ra khỏi đó. 

"Anh định đưa tôi đi đâu?" 

Đứng bên cạnh xe của anh, cô ngờ vực hỏi. 

"Về nhà." 


"Nhưng khách khứa vẫn chưa..." 

Cô chỉ vào khách sạn phía sau, câu nói còn chưa dứt 
đã bị anh cắt ngang: "Cô thích ở đây nhìn thấy ánh mắt 
thương hại của người ta lắm à?" 


Âu Dương Vân sững sờ nhưng rồi bình tĩnh nói: "Lựa 
chọn của tôi không cần bất kì ai phải thương cảm." 



"Gả cho người đàn ông như tôi thì định sẵn là cô sẽ bị 
người ta thương hại rồi." 

Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sắc 
bén không hề có chút thương xót nào, chỉ có vẻ hoan 
hỉ khi người khác gặp nạn. 

Chiếc xe chạy tới trước cửa biệt thự nhà Nam Cung, 
người gác cổng ở hai bên từ từ mở cánh cổng lớn 
chạm khắc hoa văn ra, Âu Dương Vân ngước nhìn bốn 
chữ "Dinh Thự Bạch Vân" ở bên trái cửa lớn mà không 
khỏi liên tưởng tới một câu thơ cổ: Hầu môn nhất nhập 
thâm tự hải, tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân. (Cửa quan 
đã nhập khôn ra, Tiêu Lang từ đó chỉ là người dưng.) 

Tuy là lần đầu kết hôn nhưng cô cũng từng tham dự 
không ít hòn lễ, trước giờ chưa từng thấy hôn lễ của 
cặp đôi nào mà quan khách chưa vãn, cô dâu chú rể 
đã rời khỏi buổi tiệc trước thế này. Cô phải than rằng, 
quả nhiên mình gả được cho một người đàn ông cực 
phẩm. 

Bước qua sảnh chính, Nam Cung Phong lập tức không 
buồn để tâm tới cô nữa mà đi lên tầng một mình, như 
thể vốn dĩ không có người nào tên là Âu Dương Vân 
vật. Anh ngó lơ cô không có nghĩa là cô không biết 
chứng minh sự tồn tại của bản thân. 

Theo sát bước chân anh, cô lên đến phòng tân hôn của 
họ. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Âu Dương 



Vân chỉ biết há hốc miệng. 


Đây là phòng tân hôn sao? Đây là hầm mộ đó chứ! Đây 
mà là nơi cho người ở sao? Đây là nơi quỷ sống thì có! 
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ngoài hai màu 
đen trắng ra thì không còn màu sắc nào nữa. 

"Vào phòng của cô đi." 

Nam Cung Phong lười nhác cởi âu phục ra, tiện tay 
ném lên giường, ngũ quan tuấn tú không hề che giấu 
vẻ mệt mỏi của anh. 

về phòng của cô? 

Âu Dương Vân suy ngẫm câu nói này, cô hỏi lại với vẻ 
không chắc chắn lắm: "Chúng ta không sống chung 
à?" 


Ánh mắt của anh lướt qua cô, khoanh tay trước ngực, 
đi tới trước mặt cô và hỏi với vẻ trêu đùa: "Với tần suất 
lấy vợ của tôi, nếu như lần nào cũng sống cùng nhau, 
thế thì cái giường của tôi có bao nhiêu cô gái từng ngủ 
trên đó?" 

"Nhìn không ra anh còn biết giữ mình trong sạch như 
thế." 

"Không phải giữ mình trong sạch, mà là sợ làm bẩn 
giường của tôi." 



Cô sững lại trong mấy giây, đờ đẫn gật đầu: "ồ, biết 
rồi, nhưng tôi ở phòng nào?" 

"ở đó." 

Anh chỉ tay về bức tường bên phải của phòng ngủ, Âu 
Dương Vân liếc mắt qua đó, rầu rĩ hỏi: "Đó không phải 
là một bức tranh sao?" 

"Vén bức tranh lên." 

Mặc dù không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo, chậm rãi 
đi về phía bức tranh sơn thủy cực kì lớn trong phòng, 
ngón tay vừa vén lên, toàn thân cô đã cứng ngắc. Phía 
sau bức tranh kia lại có một cánh cửa, một người ít khi 
tỏ thái độ vì chuyện gì đó như cô mà giờ khắc này lại bị 
chấn động quá đỗi, cuối cùng cũng ý thức được, làm 
con dâu nhà Nam Cung cần có tâm lý mạnh mẽ đến 
mức nào. 

Cô có thể tưởng tượng được, những cô gái thất bại 
kia, lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa này đã khóc lóc 
không cam tâm như thế nào. 

"Sau này tôi sẽ sống ở đây hả?" 

"Đúng vậy." 

"Được rồi, chúc ngủ ngon." 

Cô nở nụ cười thản nhiên với anh, quay người kéo 



cánh cửa phía sau bức họa, bước vào căn phòng 
giống như mật thất kia. 

Đóng cửa lại, thở phào một hơi thật dài, nếu như 
không muốn trở thành một người thất bại, vậy cần phải 
gom bao nhiêu dũng cảm mới nói được một câu chúc 
ngủ ngon kia. 

May mắn là, cán phòng của cô còn có chút hơi người, 
ít nhất không chỉ có mỗi hai màu đen trắng. 

Phải xã giao cả một ngày dài cộng thêm chiếc váy cưới 
như một ngọn núi đè nặng lên người khiến cô không 
thở nổi. Cô vươn bàn tay ra sau, kéo dây khóa tinh xảo, 
chiếc váy cưới từ từ trượt xuống, đường cong tinh tế 
của con gái hiện ra lồ lộ với làn da trắng nõn vô cùng 
mịn màng, tinh khiết hơn hoa sen, diễm lệ hơn hoa 
hồng. 

Âu Dương Vân mở tủ quần áo, bên trong chất đầy 
trang phục cho con gái, đủ màu đủ dạng, chất lượng 
hoàn hảo, quan trọng hơn là nhãn mác bên trên vẫn 
còn, điều này chứng minh chúng chưa được mặc. Cô 
chọn một chiếc váy ngủ hơi bảo thủ một chút, đang 
định mặc vào người thì cánh cửa đột nhiên "két" một 
tiếng rồi mở ra. 

Bốn mắt nhìn nhau, cô hít một hơi thật sâu, quần áo 
trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất, nếu không phải 
bình thường cô rất bình tĩnh, chỉ e cô đã hét ầm lên rồi. 



Hoảng hốt kéo tấm chăn lông trên giường che quấn 
người lại, ánh mắt cô lóe lên: "Sao anh vào mà không 
gõ cửa?" 

"Sợ cái gì? Tôi không có trái tim yêu phụ nữ, tất nhiên 
cũng không hứng thú gì với cơ thể phụ nữ, cho dù cô 
có lột sạch rồi đứng trước mặt tôi, tôi cũng lười phải 
liếc cô thêm một cái." 

Anh dừng lại một lúc: "Có biết tại sao sáu người vợ 
trước của tôi ly hôn không? Đây cũng là một nguyên 
nhân trong số đó, cô nói xem, ai có thể chịu được nỗi 
ấm ức khi có chồng ở bên mà phải thủ tiết?" 



